BAN CÔNG LÝ & HÒA BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

GIÁO PHẬN VINH Độc Lập — Tự Do - Hạnh Phúc 

sổ: 02/20 16-KN-CLHB 

V/v Thảm họa ô nhiễm biển Miền Trung Xã Đoài, ngày 27 thảng 7 năm 2016 

do Formosa gây nên 


ĐƠN KIẾN NGHỊ 


Kính gửi: - Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

- Quôc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

- Thủ tướng Chính phủ 

- Bộ Tài nguyên Môi trường 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

- UBND và Sở Tài Nguyên và Môi trường các tỉnh: Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế 


Thảm họa ô nhiễm môi trường biển do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp 
Formosa Hà Tĩnh gây ra đang tiếp tục gây tác hại sâu sắc đến đời sống của nhân dân 
cả nước nói chung và của ngư dân, tiểu thương, hộ nuôi trồng, kinh doanh thủy sản 
của các tỉnh Miên Trung nói riêng. Việc chính thức nhận trách nhiệm của Formosa 
và số tiền bồi thường 500 triệu USD không giải quyết được những khó khăn trước 
măt và lâu dài cho nhân dân. Biên bị ô nhiễm vẫn chưa có biện pháp cụ thể để xử lý 
số tiên cứu hộ, bồi thường vẫn chưa tới được người dân một cách cấp bảch và đầy đủ. 
Hiện tại, nhiều ngư dân bắt đầu lâm cảnh quẫn bách do không còn thu nhập và nợ nần 
chông chất do vốn vay để đóng tàu thuyền, mua sắm ngư cụ. . . nhưng không thể hành 
nghề để thu hồi và hoàn trả. 

Bên cạnh đó, nhiều thông tin truyền thông chính thức trong thời gian qua 
thây Formọsa không chỉ xả chất thải độc hại ra biển mà còn chôn dấu rác thải 
hại tại nhiều nơi trên đất liền. Việc Ban lãnh đạo Formosa cúi đầu xin lỗi và 
trách nhiệm trái nghịch hoàn toàn với những gì họ đang làm trên thực tế. Hành 
nên thảm họa ô nhiễm của Formosa và những người liên quan vẫn chưa bị truy 
trách nhiệm đúng như quy định của pháp luật. 

Giáo phận Vinh chúng tôi là nơi trực tiếp hứng chịu hậu quả của thảm họa. 
Chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng, kiến nghị mong các cơ quan chức năng có giải pháp 
nhanh chóng, chính xác và cần thiết để giải quyết thảm họa, qua Thư chung của Đức 
Giám mục, Kiến nghị của Hội đồng Linh mục, Kiến nghị của các Linh mục Giáo hạt 
Kỳ Anh. Nhưng những tiếng nói của chúng tôi vẫn chưa được lắng nghe một cách 
đúng mức. Mới đây nhất, ngày 10/6/2016, Giáo hạt Kỳ Anh đã gửi Đơn kiến nghị 
(lân 2) gôm chữ ký của linh mục, tu sỹ và đại diện của hơn 1 8.000 giáo dân trên toàn 
giáo hạt. Điêu này cho thấy tầm mức quan trọng của vấn đề, sự lo lắng và bức xúc 
của người dân. 



Vậy, Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh tiếp tục kiến nghị với các cơ 
quan chức năng Nhà nước như sau: 

1 . Nhanh chóng cứu trợ ngư dân để họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hỗ trợ 
tàu thuyền và những phương tiện cần thiết để ngư dân đánh bắt xa bờ nhằm đảm bảo 
cuộc sống và bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia. 

2. Buộc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường 
thiệt hại căn cứ trên cơ sở thực tế đã xảy ra và thiệt hại kéo dài trong tương lai. Thiệt 
hại này bao gôm chi phí khôi phục môi trường biển và những tổn thất mà người dân 
đã và sẽ phải gánh chịu. 

3. Truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với Công ty Formosa và những cá nhân, tổ 
chức liên quan căn cứ trên những quy định của pháp luật. 

4. Yêu cầu đóng cửa vĩnh viễn Formosa để đảm bảo môi trường sống ổn định 
lâu dài cho người dân. 

Ý thức trách nhiệm với đồng bào và tương lai của dân tộc, chúng tôi đề nghị các 
cơ quan chức năng sớm đưa ra các quyết sách đúng đắn cho lợi ích quốc gia và sự 
hưng thịnh của dân tộc. 


TM. BAN CL&HB GIÁO PHẬN VINH 


Noi nhận: 

- Như trên; 

- ủy Ban Công Lý và Hòa Bình thuộc 
HĐGM Việt Nam; 

- Lưu Văn phòng TGM. 




